Lịch sử các cuộc xung đột 
giữa Israel và các quốc gia 
Arập 


vnxpress 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Do Thái lập quốc năm 1948 
Cuộc chiến kênh đào Suez năm 1956 


Cuộc chiến Sáu Ngày. 
Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 


vnXxpress 
Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập 


Do Thái lập quốc năm 1948 


David Ben-Gurion - thủ tướng đầu tiên của 

Israel. 

Từ khi Israel ra đời đến nay, chiến tranh đã bao lần xảy ra 
giữa Nhà nước Do Thái và các quốc gia Ảrập láng giềng, tiêu 
tốn hàng tỷ đôla và cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Phải 
chăng giữa đôi bên tồn tại một mối thù không bao giờ rửa 
được, để đến ngày nay, Trung Đông vẫn là miền đất nóng 
bỏng của thế giới, với lò lửa Palestine - Israel? 

Hãy cùng nhớ những lần xung đột trong quá khứ của Israel 
với thế giới Ảrập để đi tìm một câu trả lời cho câu hỏi trên. 


Ngày 14/5/1948, nước Anh kiệt lực trong Đại chiến Thế giới 
II chính thức từ bỏ sự bảo hộ đối với Palestine, sau một nghị 
quyết của Liên Hợp Quốc về phân chia lãnh thổ giữa người 
Ảrập và người Do Thái. Ngay lập tức, những người theo chủ 
nghĩa phục quốc Zion nắm lấy cơ hội và thành lập một nhà 
nước Israel. Tuyên ngôn độc lập được đọc tại Tel Aviv cũng 
trong hôm 14/5. 

Thế giới Ảrập, không hài lòng với quyết định của Liên Hợp 
Quốc thành lập đồng thời hai nhà nước Do Thái và Ảrập trên 
lãnh thổ Palestine, đã nhanh chóng điều quân tới với dự định 
bóp chết quốc gia Israel non trẻ. Sớm 15/5, lực lượng vũ 


trang chính quy của các nước Ai Cập, Syria, Transjordan và 
Iraq chia nhiều hướng tiến vào bao vây Tel Aviv để hỗ trợ 
người Ảrập Palestine. 

Tuy nhiên, khối Ảrập đã không thể nuốt chửng Nhà nước Do 
Thái mới. Người Israel chiến đấu hết sức kiên cường cho sự 
tồn vong của dân tộc và quyết tâm của họ tỏ ra mạnh hơn 
sự ràng buộc lỏng lẻo trong nội bộ các nước Arập. Những 
cuộc phản công mạnh mẽ gần Bethlehem đã giúp quân Do 
Thái xoay chuyển tình thế. Chiến sự tiếp diễn tới tháng 
1/1949 và mãi tới tháng 7 năm đó, hiệp định đình chiến mới 
thực hiện được. 

Trên thực tế, quốc gia mới phải huy động đội quân đông gần 
gấp 3 (khoảng 40.000-60.000 chiến binh) để có thể chọi lại 
21.000 quân Arập. 

Cuộc chiến tranh đã cho quốc gia mới thành lập Tây 
Jerusalem và 20% lãnh thổ (6.700 km2) lẽ ra thuộc về người 
Hồi giáo ở Palestine, theo sự phân chia của LHQ. Số dân 
Arập sinh sống trong phạm vi Israel giảm từ 700.000 xuống 
165.000. Nhiều người chạy lánh nạn khi quân Do Thái phản 
công, bởi nghe tin về các vụ thảm sát tại làng mạc ÁArập. Lúc 
ấy, ít người trong số họ biết rằng họ sẽ không bao giờ được 
trở về nhà. 

Phần còn lại của lãnh thổ Ảrập thuộc Palestine nhanh chóng 
được sáp nhập vào các quốc gia láng giềng. Ai Cập giành 
quyền quản lý Dải Gaza và Transjordan (bây giờ có 

tên Jordan), chiếm phần lớn Bờ Tây, trong đó có thành phố 
cổ Jerusalem. 


vnXxpress 
Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập 


Cuộc chiến kênh đào Suez năm 1956 


Kênh Suez đặc biệt quan trọng trong việc vận 

chuyển dầu mỏ từ Trung Đông tới các nền kinh tế phát 
triển. 

Năm 1956, 3 trong số những đặc điểm chi phối quan hệ 
quốc tế thế kỷ 20 tập trung trong một cuộc đụng độ ngắn ở 
Trung Đông: chủ nghĩa quốc gia, chiến tranh lạnh và mối 
hằn thù Arập - Israel. Xung đột được khơi nguồn từ quyết 
định quốc hữu hóa kênh đào Suez của tổng thống Ai Cập 
Gamal Abdel-Nasser, tháng 7/1956. 


Cựu tổng thống Ai Cập Gamal 

Abdel-Nasser. 

Suez dài trên 150 km, nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải, là 
con đường biển quan trọng đặc biệt về mặt giao thương và 


cả về quân sự. 


Anh và Pháp, hai cổ đông lớn trong công ty xây dựng 

kênh đào, sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất khi Ai Cập giành lại 
quyền kiểm soát Suez. Một kế hoạch can thiệp và lật đổ 
tổng thống Nasser lập tức được vạch ra. Tel Aviv, kình địch 
của Cairo, cũng được kéo vào cuộc. 

Israel có nhiều lý do để tham gia cuộc chiến năm 1956. 
Những năm đầu thập kỷ 50, quan hệ giữa quốc gia Do Thái 
và các láng giềng Ảrập càng ngày càng căng thẳng. 

Sau khi Israel lập quốc, hơn 900.000 người tị nạn đã tập 
trung ở biên giới của nước này, đòi quyền đối với vùng đất 
Palestine. Đây chính là cơ sở hình thành các nhóm du kích 
Hồi giáo. Những hoạt động nổi dậy khiến người Israel không 
có lúc nào được yên ổn. Quan hệ giữa quốc gia Do Thái và 
các nước láng giềng Jordan, Ai Cập, đặc biệt là Syria, mỗi lúc 
một tệ hơn. Damacus chống lại dự án nắn dòng sông Jordan 
để lấy nước tưới tiêu. Người Syria cũng tấn công cao nguyên 
Golan từ phía đông bắc. Trong năm 1955, đụng độ Israel - 
Ảrập xảy ra trên hầu khắp biên giới. Chạy đua vũ trang bắt 
đầu ở Trung Đông với việc khối Arập ra sức mua quân bị từ 
Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa, và Israel không 
ngừng nhận viện trợ quân sự của Mỹ. 

Năm 1956, cùng với việc quốc hữu hóa kênh đào, tổng 
thống Nasser còn lệnh cho hải quân phong tỏa eo Tiran - 
con đường ra Hồng Hải duy nhất của Israel. Mặt khác, một 
lượng lớn quân đội Ai Cập cũng đồn trú trên bán đảo Sinai, 
ngay sát nách quốc gia Do Thái. Với Israel, căn cứ quân sự 
này như cây giáo thỉnh thoảng lại thúc vào mạng sườn họ 
đau điếng, và Tel Aviv rất mong có cơ hội đập tan nó. 

Cơ hội đó đến cùng với kế hoạch uy hiếp Cairo do Paris và 
London chủ xướng. 


Các mũi tiến công của quân 

Israel. 

Ngày 29/10/1956, theo đúng kịch bản, Israel bất ngờ tấn 
công vào ào ạt quân Ai Cập trên khắp các mặt trận. Sau 5 
ngày, quân Do Thái đã chiếm gần hết bán đảo Sinai, Dải 
Gaza và các mục tiêu khác. 

Pháp và Anh can thiệp. Hai nước trao cho cả Cairo và Tel 
Aviv một tối hậu thư, trong đó đề nghị cho Anh, Pháp đưa 
quân vào chiếm đóng kênh Suez và thiết lập vùng đệm 16 
km ở hai bờ, để ngăn cách lực lượng Ai Cập và Israel. Người 
Do Thái chấp thuận ngay, còn Ai Cập thì bác bỏ thẳng 
thừng. 


Lính Anh ở kênh đào Suez 

Vậy là đã có cớ. Máy bay ném bom Anh và Pháp lập tức 
quần đảo bầu trời Ai Cập. Ngày 31/10/1956, hai nước 

gửi quân tới kênh Suez, uy hiếp chính quyền Cairo. Hành 
động này của London và Paris bị lên án mạnh mẽ ở Đại hội 


đồng Liên Hợp Quốc. Matxcơva đe dọa sẽ can thiệp nhân 
danh nhân dân Ai Cập. Mỹ, hoàn toàn bị bất ngờ trước 

hành động của các nước đồng minh, cũng không ủng hộ. 
Lúc này, Chiến tranh Lạnh đang ở cao trào. Mỹ có nhiều vấn 
đề khác để lo trong cuộc đấu với Liên Xô (đặc biệt việc 
Matxcơva can thiệp vào Hungary) hơn là những lợi ích của 
Anh và Pháp ở Suez. Tổng thống Eisenhower không có lý do 
gì để mong muốn chiến sự lan rộng ở Trung Đông. 


Cuộc chiến giành giật kênh 

đào. 

Trước sức ép của Washington, London và Paris đành chịu 
thúc thủ. Trên thực tế, đình chiến bắt đầu từ 23h45 ngày 
7/11 đối với liên quân Anh-Pháp. Đến ngày 22/12 năm đó, 
toàn bộ lực lượng của hai nước đã rút hết khỏi Ai Cập. Về 
phần Israel, ngày 8/3/1957, người lính Do Thái cuối cùng đã 
rời Sinai. Mỹ cũng buộc Tel Aviv trả lại Dải Gaza cho Ai Cập. 
Đồng thời, Lực lượng Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc được gửi 
tới để đảm bảo hòa bình. 

Nhìn lại, cuộc xung đột Suez năm 1956 là một thời điểm bản 
lề ở Trung Đông. 

Mặc dù đây là một chiến dịch ít tốn kém máu xương - người 
Anh chỉ thiệt mất 20 quân nhân, Pháp 10, nhưng cuộc chiến 
đã báo hiệu sự suy giảm ảnh hưởng trong khu vực của hai 
nước đế quốc già cỗi, đồng thời bồi thêm một quả đấm 
mạnh vào hy vọng vốn đã xa vời cho một giải pháp hòa bình 
ở Trung Đông. 

Mối hằn thù Árập - Israel càng sâu sắc thêm. Ai Cập chịu 
nhiều tổn thất nhất với cơ sở hạ tầng bị hư hại và tổng cộng 


921 người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, kết 
thúc chiến tranh, Cairo đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu: 
giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với kênh đào Suez. Uy 
tín của tổng thống Nasser trong nước và trong khối Arập 
tăng đột biến. Chủ nghĩa quốc gia cũng có cơ hội lan mạnh 
trên toàn khu vực. Về phần mình, Israel tuy thiệt hại 200 
binh lính nhưng đã đạt được mục tiêu phá hủy căn cứ quân 
sự trên bán đảo Sinai. 


Tổng thống Mỹ Eisenhower và người đứng đầu 
Liên Xô Nikita Khrushchev. 


Chỉ có Anh và Pháp là thất bại. Hai nước này đã gửi tổng 
cộng 22.000 quân tới khu vực kênh đào nhưng cuối cùng lại 
phải sớm cuốn gói. Chiến dịch của London và Paris không 
thành công chủ yếu là do sự phản đối của Washington và 
Matxcơva. Sau xung đột Suez, Ai Cập trở nên thân thiết 

với Liên Xô hơn. Vai trò to lớn của Mỹ cũng được thừa nhận 
lần đầu tiên. Điều này tạo cơ sở cho học thuyết Eisenhower, 
trong đó Nhà Trắng quyết tâm trợ giúp bất kỳ nước Trung 
Đông nào "bị cộng sản đe dọa". 


vnXxpress 
Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập 


Cuộc chiến Sáu Ngày 


Bộ chỉ huy quân sự Israel bàn cách đánh.. 

8h sáng 5/6/1967, hầu như toàn bộ máy bay thuộc không 
lực Israel nhất loạt cất cánh, hướng về các phi trường của Ai 
Cập. Chỉ trong vòng 80 phút, sân bay El Arich, Djebel Libni, 
Bir Gafagfa, Bir Tamda và một loạt căn cứ không quân trên 
bờ tây kênh đào Suez đã bị san phẳng. Xác máy bay ngổn 
ngang. Sự kiện đó mở đầu cho kỳ tích sáu ngày của Israel. 
Hoàn toàn bị bất ngờ, Cairo không kịp trở tay. Thế trận trên 
không mà quân đội Ai Cập dày công xây dựng vỡ vụn: Gần 
400 máy bay cùng các ụ pháo cao xạ bị phá 

hủy. Israel giành quyền làm chủ bầu trời. Lúc này, bộ binh 
Do Thái mới chia ra 3 mũi, vượt bán đảo Sinai (Ai Cập) tiến 
sát tới thủ đô nước láng giềng. Cùng lúc, ở mặt trận phía bắc 
và đông đối đầu với Syria và Jordan, đại bác Israel khai hỏa. 
Trong 6 ngày khó tin từ mồng 5 tới 11/6/1967, quân đội Do 
Thái làm cỏ bán đảo Sinai (Ai Cập), chiếm Dải Gaza, khu Bờ 
Tây sông Jordan, trong đó có thành cổ Jerusalem, cao 
nguyên Golan. Tối 7/6, khi xe tăng Israel chỉ còn cách thủ đô 
Amman 10 km, vua Jordan buộc phải chấp nhận yêu cầu 
đình chiến. Hôm sau, Đại sứ Ai Cập tại LHQ Mohammed 
Awad El Kouni không giấu nổi sự nghẹn ngào khi thông báo 
tại Hội đồng Bảo an rằng chính phủ của ông bằng lòng 
ngừng chiến. Lực lượng vũ trang Syria cầm cự được thêm 
hai ngày nữa rồi cũng phải buông súng vào mồng 10/6. 
Chiến dịch quân sự phòng ngừa chớp nhoáng (pre-emptive 


action) của Israel kết thúc thắng lợi. 

Trên thực tế, Tel Aviv đã đi một nước cờ hết sức mạo hiểm 
khi chủ động tấn công các láng giềng Ảrập. Làm như 

vậy, Israel sẽ mang tiếng gây hấn trước, phải một 

lúc thọ địch ở cả 3 phía (sau lưng là biển) - chống lại liên 
minh Ai Cập, Jordan và Syria mà chỉ riêng Ai Cập đã có 70 
triệu dân. Trong khi đó, tổng động viên già trẻ lớn bé Do 
Thái mới chỉ được 2,5 triệu người. Mặt khác, Israel đứng 
trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn nếu khiêu chiến. Liên Xô 
và các nước thuộc khối cộng sản đã hứa đứng về phe Árập. 
Ngày 2/6, De Gaulle, tổng thống Pháp khi đó, tuyên bố sẽ 
không tán thành nước nào động thủ trước, chứ đừng nói là 
ủng hộ. Mỹ thì đang mắc kẹt ở Việt Nam nên không muốn 
can thiệp vào Trung Đông. 


Tổng thống Ai Cập Nasser. 

Trong khi đó, tình hình khu vực xấu đi nghiêm trọng. 

Sau khi giành thắng lợi trong chủ trương quốc hữu hóa kênh 
đào Suez, buộc Anh, Pháp và Israel phải rút quân và trả lại 
những vùng đất chiếm đóng, uy tín của tổng thống Ai Cập 
Nasser tang đột biến. Các nước Ảrập xem ông như một nhà 
lãnh đạo có khả năng dẫn dắt họ nhổ cái gai Israel và rửa 
mối nhục thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1948. Năm 
1966, Ai Cập và Syria ký hiệp ước liên minh. Ngày 


31/5/1967, vua Hussein của Jordan quyết định gia nhập hiệp 
ước trên. Như vậy, cả 3 nước láng giềng của Israel ở đông, 
nam, bắc đã bắt tay nhau. Lúc này, Ai Cập tập trung 
270.000 quân sát biên giới với quốc gia Do Thái (trong đó 
100.000 binh sĩ đồn trú trên bán đảo Sinai, ngay cạnh sườn 
Israel), với những vũ khí tối tân do Liên Xô và Tiệp Khắc 
cung cấp. Syria cũng điều đến cao nguyên Golan - hơn 
60.000 người. Về phần mình, sau khi gia nhập liên minh, 
Jordan cử 60.000 quân lên biên giới và đặt dưới quyền chỉ 
huy của một tướng Ai Cập. Ngoài ra, Libăng cũng gửi tới 
một đạo binh nhỏ. Các nước Arập khác như Iraq, Algeria, 
Kuwait tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự khi cần thiết. 
Theo ước tính, vào thời điểm năm 1967, liên minh tay ba có 
tổng cộng 465.000 binh lính, hơn 2.880 xe tăng và 810 máy 
bay, trong tư thế sẵn sàng bóp cổ Israel. 


Bản đồ các mũi tiến công của 

Israel. 

Tổng thống Ai Cập Nasser nhận thấy tình hình chưa bao giờ 
thuận lợi như vậy đối với khát vọng trừ bỏ nhà nước Do 
Thái. Cairo tuyên bố thẳng thừng: "Mục tiêu cơ bản của 
chúng tôi là hủy diệt Israel. Nhân dân Árập muốn chiến 
tranh". Nasser tự tin yêu cầu LHQ rút toàn bộ 3.400 binh sĩ 
thuộc Lực lượng khẩn cấp khỏi bán đảo Sinai. Đội quân này 
vốn làm nhiệm vụ ngăn cách hai chú bò hăng đấu Ai Cập 


Israel sau chiến tranh 1956. 

Bầu không khí bỏng rẫy. Nhất là khi vào ngày 23/5, Ai Cập 
đưa hải quân tới phong tỏa eo Tiran, ngăn cản tàu Do Thái 
tới Elath, cửa ngõ ra Hồng Hải. Bị chặn ở phía đó, Israel như 
bị cắt mất một lá phổi. Chiến tranh là không thể tránh khỏi. 
Tel Aviv liền huy động tất cả lực lượng dự bị động viên. Đồng 
thời, chính quyền Do Thái phát động chiến dịch ngoại giao. 
Ngay đêm Ai Cập phong tỏa eo Tiran (cửa vịnh Akaba), nội 
các Israel nhóm họp và ra tuyên bố kêu gọi phương Tây giúp 
đỡ bảo đảm con đường thông thương trên biển cho tàu bè 
Do Thái. Ngoại trưởng Abba Eban lên đường sang Pháp, Anh 
và Mỹ mong tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc này. 
Paris cảnh cáo Israel không được nổ súng trước. Còn tổng 
thống Johnson nói thẳng: Washington không muốn Tel Aviv 
hành động đơn phương. Mỹ đề xuất thành lập một lực lượng 
hải quân quốc tế để buộc Ai Cập mở cửa vịnh Akaba. Tuy 
nhiên, kế hoạch này không thành. 

Khi các biện pháp ngoại giao rõ ràng không giải quyết được 
gì, Chính phủ Do Thái vào ngày 4/6 cho phép Bộ Quốc 
phòng thực hiện kế hoạch tấn công phòng ngừa để xóa bỏ 
mối nguy lơ lửng trên đầu dân tộc. Tel Aviv quyết định vời vị 
tướng lão luyện Moshe Dayan - có biệt hiệu là Độc long 
tướng quân - về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Dayan vốn 
thân cận với cựu thủ tướng Ben Gurion, thuộc phe đối lập 
với chính phủ đương nhiệm của Eshkhol. Tuy nhiên, dưới sức 
ép của nhân dân và trước mối nguy ÁArập, nội các Eshkhol 
buộc phải hy sinh quyền lợi riêng. Cỗ máy chiến tranh được 
phát động. - 

Israel đã tính đúng. Ai Cập tự tin liên minh Arập có thể dễ 
dàng áp đảo quân Do Thái với số quân và vũ khí vượt trội. 
Thêm nữa, Nasser chắc bụng khi chiến tranh nổ ra, Liên Xô 
và khối XHCN sẽ hỗ trợ. Matxcơva đã long trọng hứa trong 
bữa tiệc đón Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, rằng Liên Xô sẽ 
giữ tình thân và tiếp tục giúp đỡ Ai Cập. Chính vì thế, Nasser 
đã yêu cầu quân LHQ rút đi, định buộc Israel ra tay trước. 
Tuy nhiên, Mỹ và Nga không hề có ý định can thiệp vào chảo 


lửa Trung Đông. Đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong 
chiến dịch quân sự năm 1967 của Israel. 

Mặt khác, xét về thực chất, Israel có nhiều lợi thế. Mặc dù 
khối Ảrập tập trung tới hơn 450.000 quân nhưng chỉ có 
nhiều nhất 300.000 người có thể dự chiến. Quan trọng hơn, 
sau những cuộc thanh trừng chính trị nội bộ, hàng ngũ 
tướng tá của phe Ai Cập bị xáo trộn. Những nhân vật mới lên 
đều thiếu kinh nghiệm. Binh sĩ tuy đông nhưng chưa qua 
huấn luyện kỹ càng. Việc phối hợp hậu cần hết sức bê bối. 
(Có trường hợp một nhóm quân Ai Cập bị bỏ đói khát suốt 3 
ngày, khi được lính Israel cho một ca nước, họ đã mừng rơi 
nước mắt). 

Người Do Thái lại ở trong cái thế không có chỗ lùi. Họ bị bao 
vây 3 mặt, sau lưng là biển. Chính vì thế, tinh thần chiến 
đấu của sĩ tốt Israel rất hăng. Tổng cộng, Tel Aviv nắm trong 
tay một đội ngũ gần 300.000 quân rất có kỷ luật. Mặt khác, 
hoạt động tình báo của Israel bấy giờ hết sức hiệu quả. 
Theo giới sử học, các điệp viên Do Thái gửi về nước thông 
tin chi tiết về hải lục không quân đối phương. Ví dụ, họ biết 
được số lượng phi cơ và binh lính ở các sân bay, kiểu máy 
bay, đường bay, sĩ quan chỉ huy, giờ giấc hoạt động, chỗ 
nào là máy bay thật, chỗ nào chỉ nghi binh thôi. Tướng 
Moshe Dayan phải khen rằng: "Bất kỳ một quân đội nào trên 
thế giới cũng phải tự hào khi có một cơ quan tình báo như 
vậy". 


Độc long tướng quân Moshe 

Dayan. 

Quan trọng nhất, Israel có được Bộ trưởng Quốc phòng biết 
điều binh khiển tướng hết sức tài ba. Độc long tướng quân 
Moshe Dayan là vị chỉ huy chưa hề biết đến thất bại. Ông đã 
chiến đấu trong quân đội Anh hồi Thế chiến II, rồi chỉ huy 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 1948-1949, làm tư 
lệnh quân lực Israel từ năm 1954 đến năm 1958. Ông chủ 
trương buộc các sĩ quan từ tướng tá trở xuống luôn phải 
xung phong trước quân sĩ để nêu gương. Bên cạnh Dayan 
còn nổi lên các gương mặt như Yitzhak Rabin (người sau này 
làm thủ tướng Israel), tướng Yigael Yadin và tướng 
Mordekhai Hod, tư lệnh không quân. 

Vấn đề còn lại là lập ra một phương án tác chiến hợp lý để 
giành thắng lợi tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tel 
Aviv biết rằng, các cường quốc sẽ không ngồi yên mãi nhìn 
4 quốc gia Trung Đông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với 
nhau. 

Moshe Dayan quyết định dùng chiến thuật đánh thốc: tập 
trung một đoàn thiết giáp ồ ạt tiến lên, mở đường xuyên qua 
phòng tuyến địch, tấn công vào một vị trí. Khi một lỗ hổng 
được mở, xe tăng xông lên và tiến tới không ngừng 

nghỉ. Bên cạnh đó, bộ binh và đặc nhiệm sẽ nhảy dù 

xuống khu vực kênh Suez. 

Ngoài ra, radio Israel còn tung những tin tức thất thiệt để 
đánh lừa địch, tạo sự hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh đối 
phương. Khi nghe tin quân sự qua làn sóng đài Do Thái, Bộ 
chỉ huy tối cao Arập lầm tưởng rằng quân Israel đang cùng 
quẫn trên sa mạc Neguev hay trên Dải Gaza, trong khi trên 
thực tế, Cairo bị uy hiếp đến nơi. Có một lần các máy bay 
Ảrập đua nhau hạ cánh xuống phi trường AI Arish. Chẳng có 
gì đáng ngờ cả, cờ Ai Cập vẫn phấp phới trước gió và đài 
kiểm soát không lưu vẫn lanh lảnh giọng phát thanh viên 
Ảrập. Mà có thông tin nào về việc Israel đã chiếm được phi 


trường này đâu. Thế là, quân Do Thái tóm gọn cả một phi 
đội. 





Độc long tướng quân Moshe 

Dayan. 

Chiến dịch quân sự diễn ra theo đúng dự kiến của Bộ Quốc 
phòng Israel. Đòn phủ đầu sấm sét được tung ở Ai Cập. Sau 
những loạt bom, rocket và liên thanh của Israel, Cairo hầu 
như không còn một chiếc máy bay nào chiến đấu được. Phải 
mất 1 tiếng đồng hồ sau, nội các Nasser mới hiểu chuyện gì 
đã xảy ra. Tất cả thế giới ngạc nhiên, không hiểu tại sao phi 
công Israel lại nhằm trúng đích một cách tài tình như vậy. 
Báo chí hồi đó đồn đại Tel Aviv có một khí giới bí mật nào đó. 
Tuy nhiên, những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các sân 
bay đều bị san phẳng bởi bom và rocket thường. 

Trên bộ, Moshe Dayan vẫn dùng chiến thuật từ năm 1956: 
chia 3 mũi tấn công. Tới ngày 8/6, toàn bán đảo Sinai đã lọt 
vào tay Israel. Eo Tiran và vịnh Akaba được giải tỏa. 

Quân Israel tiến không ngừng. Cho tới lúc đình chiến tối 8/6, 
Ai Cập thiệt hại 10.000 quân, 5.000 người bị bắt làm tù binh, 
gần 500 phi cơ tan xác, 400 xe tăng bị hủy, 300 chiếc khác 
bị cướp. Còn phía Israel có 275 binh sĩ tử trận, 800 người bị 
thương, 61 tăng bị phá hủy. 

Vì ngày đầu phải đem quân diệt Ai Cập - quốc gia đứng đầu 
liên minh tay ba - nên ở mặt trận Jordan phía đông, Tel 


Aviv không mở đợt tấn công ồ ạt ngay được. Cuộc chiến đấu 
giành giật cổ thành diễn ra ác liệt trên từng khúc đường, 
từng căn nhà. Rốt cuộc, ngày 7/6, quân Israel 

chiến được Đông Jerusalem. Trong lúc đó, một cánh quân Do 
Thái khác chiếm Naplouse, Djenine và tiến vào bờ tây sông 
Jordan. Chiều 7/6, vua Hussein đành chịu thua. Trên 6.000 
người của phía Jordan bị chết hoặc mất tích, 760 bị thương, 
460 bị bắt làm tù binh, khoảng 1/3 trong tổng số 300 chiến 
xa bị phá hủy, máy bay hư hỏng toàn bộ. Quân Do Thái tổn 
thất 350 người. 300 binh sĩ khác bị thương. 

Trong 3 nước Arập, Syria chiến đấu hăng hơn cả. Damascus 
dồn lên biên giới lực lượng khá mạnh: 75.000 quân được 
trang bị đầy đủ với 400 xe tăng. Syria lại có lợi thế cao 
nguyên Golan hiểm trở với nhiều thành lũy kiên cố do Đức, 
rồi Nga xây cất. Israel bị tổn thất khá nặng trên chiến trường 
này dù ngay từ đầu họ làm chủ không phận. Tel Aviv dùng 
chiến thuật tiêu hao và tấn công bất ngờ. Họ dùng máy bay 
dội bom dồn dập vào phòng tuyến đối phương, nã đại bác 
suốt 5 giờ liền, rồi từ thung lũng sông Jordan đánh thốc lên 
cao. Khi cửa đã mở, xe tăng lập tức xung trận. Tổng kết 
cuộc giao tranh, Syria có 200 người chết, 5.000 người bị 
thương, 80 xe tăng bị phá hủy, 40 bị cướp. Còn Israel thiệt 
115 quân, 306 bị thương. 18h ngày 10/6, hai bên ngưng 
chiến theo lệnh của LHQ. Bộ trưởng Ngoại giao Syria đau 
lòng tuyên bố "Syria thua vì không được không quân yểm 
hộ” (không lực Ai Cập tan rã ngay từ đầu). 


Bản đồ các mũi tiến công của quân Israel năm 

19G7. 

Vậy là khối Ảrập thêm một lần bại trận trước Israel. Tel 

Aviv đã tranh thủ cuộc chiến 1967 để chiếm thêm nhiều đất 
của phe Ai Cập. Cao nguyên Golan, khu Bờ Tây, Dải Gaza 
màu mỡ về tay Israel. Sau khi đình chiến, các nước Arập 
đứng trước tình thế hết sức khó khăn: Nội bộ bất ổn, kinh tế 
yếu ớt. Nước nào cũng thiếu tiền. Kênh Suez buộc phải đóng 
cửa khiến Ai Cập thiệt mỗi tuần cả 1,5 triệu đôla. Jordan mất 
đi thành cổ Jerusalem - nguồn lợi du lịch đem lại 34 triệu 
USD mỗi năm. Cả khu Bờ Tây trù phú cung cấp 80% sản 
lượng dầu ô liu, 65% rau trái cho nước này cũng bị quân Do 
Thái chiếm mất. Các quốc gia khác như Ảrập Xêút, lraq, 
Kuwait cũng mất nguồn tiền bán dầu khi tức giận cắt quan 
hệ với phương Tây. Khối Ảrập bị chia rẽ mạnh. Hội nghị 
Khartoum (tháng 8/1967) do Ai Cập chủ xướng thất bại 
trong việc tìm ra một giải pháp chung buộc Israel rút quân. 
Về phần mình, quốc gia Do Thái chiếm được nhiều đất, tạm 
thời loại bỏ được mối nguy từ các nước Ảrập. Tuy nhiên, điều 
này làm sâu sắc thêm sự hăằn thù dân tộc ở Trung Đông. Sau 
chiến tranh, rất nhiều người Israel đem gia đình tới lập khu 
định cư ở Bờ Tây và Dải Gaza. Cho tới nay, 2% dân số quốc 
gia Do Thái (khoảng 400.000 người) đang ngụ tại khu vực 
này. Giải quyết bài toán đảm bảo cuộc sống cho những 
người định cư và kiến tạo hòa bình với Ảrập từ đó luôn làm 
Tel Aviv vò đầu bứt tai. Thực tế, nội bộ Israel luôn chia rẽ 
trên vấn đề đó. Những người cánh hữu cảm thấy vùng 

đất mới là chiến lợi phẩm hợp lý trong cuộc chiến chính 
nghĩa, trong khi cánh tả cho rằng nên đổi nó lấy hòa bình. 
Một lần nữa, chiến thắng quân sự lại khiến người ta lo ngại 
hơn cho số phận của đất nước Do Thái. Sự xấu hổ và phẫn 
nộ của thế giới Arập từ thất bại ê chề trên đã đẻ ra phong 
trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn 
tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của 


lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều 
người trở thành dân tị nạn. 

Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do 
nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương 
Tây giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ảrập (tiêu 
biểu là Jordan) quyết định ngả hẳn sang phe Washington. 


vnXxpress 
Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập 


Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 


Máy bay Phantom mà Israel sử dụng trong cuộc 

chiến. 

Chiều 6/10/1973, những tiếng cầu nguyện trong ngày lễ 
Sám hối (Yom Kippur) lặng lẽ và thiêng liêng nhất của năm 
đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng còi hú dồn dập. Trên đường, 
xe tải, xe buýt và xe jeep quân sự phóng như điên. Toàn thể 
Israel bàng hoàng trước tin quân Ai Cập và Syria đã vượt 
biên giới. 

Tình thế quả thực vô cùng nguy ngập. Liên quân Ảrập tấn 
công đúng vào ngày lễ trọng khi mà toàn dân Do Thái hầu 
như ngừng làm việc. Tất cả các viên chức đều nghỉ và đến 
giáo đường cầu nguyện. Đài phát thanh im tiếng. Hệ thống 
giao thông liên lạc giảm hoạt động đến mức tối thiểu. An 
ninh quốc phòng hết sức lơi lỏng. 





Các mũi tiến công vào Sinai. 

Chiến sự nổ ra ở biên giới, Bộ Quốc phòng Israel đột ngột sôi 
lên như đàn ong vỡ tổ. Tin từ mặt trận báo về tới tấp. Vào 
đúng 1h55 (giờ địa phương), Syria điều 1.400 xe tăng và 
hơn 1.000 khẩu pháo tấn công lên cao nguyên Golan. Trong 
khi đó ở đây, Israel chỉ để gần 180 xe tăng và 50 pháo. 
Chênh lệch lực lượng quá lớn (tỷ lệ 12:1, lợi thế nghiêng về 
Syria), cộng với sự bất ngờ khiến quân Do Thái phải lùi liên 
tục. Cùng lúc, ở phía nam Israel, quân Ai Cập vượt kênh 
Suez, dễ dàng vượt qua phòng tuyến Do Thái lỏng lẻo, 
nhanh chóng lập ra một đầu cầu khoảng 10 km xuyên sâu 
vào bán đảo Sinali. 

Với người Do Thái, tháng 10 năm 1973 thực sự là những 
ngày đen tối. Chiến tranh Yom Kippur xảy ra bất ngờ và 
khủng khiếp, đột ngột đe dọa an ninh, thậm chí cả sự sống 
còn của Israel. Mặc dù vào cuối cuộc xung đột, Tel Aviv lật 
ngược tình thế, kề dao vào cổ cả Cairo lẫn Damascus, nhưng 
điều này chẳng thể loại bỏ được nỗi choáng váng khiến cả 
đất nước Do Thái chao đảo rất lâu sau đó. Người ta đặt câu 
hỏi: Làm thế nào mà một thảm họa như vậy lại xảy ra? Tại 
sao tình báo Israel - được đánh giá là mạnh nhất vùng - lại 
không đánh hơi được việc hai nước láng giềng chuẩn bị 
chiến tranh? 

Thực tế, để giành được ưu thế bất ngờ, tổng thống Ai Cập 
Anwar Sadat - nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo liên 
quân Arập - đã tính kỹ từng đường ởi nước bước. 


Tổng thống Ai Cập Anwar 

Sadat. 

Khi Sadat lên nắm quyền năm 1970, Ai Cập ở trong tình 
trạng rất xấu: Xã hội bất ổn, kinh tế vô cùng khó khăn. Kênh 
Suez, mối lợi 1,5 triệu USD mỗi tuần, vẫn phải đóng cửa 
suốt kể từ cuộc chiến 6 ngày với Israel. Người Do Thái lại 
chiếm mất bán đảo Sinai giàu dầu mỏ. Vì vậy, suốt từ năm 
1970 đến đầu năm 1973, Cairo không ngừng thương lượng 
với Tel Aviv, hy vọng thu lại được đất đai để cải thiện tình 
hình. Tuy nhiên, quan điểm của hai bên rất xa nhau. Ai Cập 
chấp nhận ký hiệp ước hòa bình với điều kiện Israel rút hết 
quân khỏi những vùng đất chiếm đóng trái phép. Israel kiên 
quyết bác bỏ yêu cầu này. Sau thắng lợi quá giòn giã năm 
1967, Tel Aviv xem quân Do Thái gần như vô địch trong khu 
vực và tin rằng người Ảrập còn lâu mới dám đối đầu một lần 
nữa. Đàm phán hoàn toàn bế tắc. Tổng thống Sadat nhận 
định, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Người đứng đầu 
Syria Hafez Assad cũng đồng tình. Ông muốn giành lại cao 
nguyên Golan. 


Tổng thống Syria Hafez 

Assad. - 

Từ năm 1970 tới nửa đầu năm 1973, phe Arập liên tục đe 
dọa chiến tranh. Cứ vài tháng, tổng thống Ai Cập Sadat lại 
làm báo chí sục sôi khi công khai tuyên bố ý định tấn công 
Israel. Ông gọi 1971 là "năm quyết định", nhưng 1971 đến 
và đi mà không có sự kiện gì xảy ra. Năm 1972, Sadat lại 
hằm hè với Tel Aviv, tuy nhiên quân Ai Cập vẫn án binh bất 
động. Đến trước năm 1973, Israel và cả thế giới đã quá mệt 
mỏi, khi nghe Cairo tuyên bố tấn công, chẳng mấy ai còn tin 
nữa. Những đợt chuyển quân lớn của Ai Cập và Syria lên 
vùng biên giới vào tháng 9/1973 để chuẩn bị cho chiến 
tranh thực sự cũng không làm Tel Aviv cảm thấy cần cẩn 
thận hơn trong bố phòng biên giới. 

Kế hoạch tác chiến của phe Ảrập được tuyệt đối giữ kín. Ở 
Ai Cập, trước ngày 1/10/1973, chỉ có tổng thống và bộ 
trưởng quốc phòng nắm được bí mật này. Về phần Syria, chỉ 
một số nhân vật trong nội các (dưới 10 người) biết rằng 
chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra. Dè chừng hệ thống nghe 
trộm điện tử tinh vi của Israel, lãnh đạo Arập hạn chế tối đa 
liên lạc qua điện thoại và điện tín. 

Ngay cả khi ngày khai chiến đã gần kể, các nhà ngoại giao 
Ai Cập vẫn không ngừng "bày tỏ thiện chí hòa bình" với các 
chính phủ phương Tây. Cairo còn tung hỏa mù bằng cách 
yêu cầu các học viên sĩ quan trở lại trường vào ngày 9/10 và 
cho tướng tá quân đội đi hành hương ở Mecca. Vào 4/10, đài 
Ai Cập cũng loan báo 20.000 lính dự bị đã được phục viên... 
Tình báo Israel bối rối vô cùng. Những thông tin họ thu được 
cực kỳ mâu thuẫn. Ngay từ cuối tháng 4, mật vụ Do Thái đã 
có trong tay kế hoạch hành quân chỉ tiết của Cairo và 
Damascus. Israel biết rằng đội quân thứ 2 và thứ 3 của Ai 
Cập sẽ vượt kênh và thọc sâu 10 km vào bán đảo Sinai. Sau 
đó, bộ binh và thiết giáp sẽ đổ quân đánh úp đèo Mitla và 
Gidi - điểm giao chiến lược. Trong lúc đó, hải quân và lính dù 


tấn công Sharm el-Sheikh ở cực nam Sinai, v.v. Tuy nhiên, 
các chính trị gia Israel, sau nhiều lần bị báo động giả, không 
tin răng người Ảrập có ý định gây chiến nghiêm túc. Chỉ một 
thiếu úy tình báo quân đội có tên Binyamin Siman-Tov là 
không bị lừa. Anh viết liền 2 bản báo cáo dài về nguy cơ 
chiến tranh vào mồng 1 và 3/10. Lời cảnh báo bị cấp trên 
của Siman-Tov bỏ qua. 

Vào ngày 4/10, Zvi Zamir, giám đốc cơ quan tình báo 
Mossad, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hôm đó, toàn bộ cố vấn 
Xô Viết và gia đình của họ đột ngột rời Ai Cập và Syria mà 
không đưa ra lời giải thích chính thức nào. Trong khi đó, máy 
bay vận tải chở nhiều vũ khí và quân trang lại nối đuôi nhau 
bay từ Matxcơva tới Damacus. : 

Đêm 5/10, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy quân Arập tập trung 
nhiều xe tăng, bộ binh gần cao nguyên Golan và trên bờ tây 
kênh Suez. Hệ thống phòng không dùng tên lửa đất đối 
không (SAM) do Liên Xô cung cấp cũng ở trong tư thế sẵn 
sàng chiến đấu. Tuy nhiên, chính quyền trung ương Do 

Thái vẫn không có phản ứng gì. 

Chiều 5/10, Zamir nhận được điện khẩn từ một điệp viên kỳ 
cựu khẳng định Ai Cập và Syria sẽ tấn công Israel, tuy không 
biết rõ ngày giờ cụ thể. Giám đốc Mossad liền bay sang 
châu Âu trực tiếp xác minh tin trên. 3h45 sáng 6/10, Zamir 
gọi điện về báo "chiến tranh sẽ xảy ra vào lúc mặt trời lặn" - 
một sự nhầm lẫn bởi Cairo và Damascus quyết định tấn 
công sớm hơn mốc này vài tiếng. 

Dù thế nào thì Tel Aviv vẫn trở tay không kịp. Gần trưa 6/10, 
lệnh động viên lực lượng dự bị mới được phát đi. Nội các Do 
Thái tranh cãi kịch liệt xem phải phản ứng thế nào trước 
cuộc xâm lược của Ai Cập và Syria. Cuối cùng, nữ Thủ tướng 
Golda Meir tán thành kế hoạch phản công tích cực do Bộ 
trưởng Quốc phòng Moshe Dayan đề xuất. Ông Dayan lập 
luận răng cần thẳng tay trừng trị người Ảrập bằng cách đưa 
quân vào lãnh thổ của họ. 

Bà thủ tướng trấn an toàn dân trên đài phát thanh. Giọng 
vẫn chắc nịch nhưng bà Meir tỏ ra kiềm chế hơn mọi ngày: 


"Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ chiến thắng". "Mặc dù 
tôi tin rằng Ai Cập và Syria đang hành động hết sức điên rồ", 
bà nói thêm. Tướng độc nhãn Moshe Dayan tỏ ra lạc quan 
hơn, khẳng định người Árập sẽ không thu được gì trước khi 
có lệnh đình chiến. Ông thừa nhận quân đội Do Thái đang bị 
dàn mỏng ra dọc kênh đào Suez. Dù vậy, bán đảo Sinai rất 
rộng, có thể che chắn cho các thành phố lớn của Israel. 
Dayan nhấn mạnh: "Quân Ai Cập sẽ bị đánh bật khỏi Sinai 
ngay khi lực lượng dự bị tham chiến. Về phần Syria, họ sẽ 
không bao giờ giành lại được cao nguyên Golan". 


Bản đồ các mũi tiến công của 

Syria. 

Tuy nhiên, trận chiến diễn ra ác liệt hơn so với những gì 
tướng Dayan nghĩ. Ở phía bắc, Syria tập trung 6 sư đoàn với 
tổng cộng 100.000 quân và gần 1.400 xe tăng. Phía nam, Ai 
Cập huy động trên 120.000 binh lính với sự yểm hộ của 
2.000 tăng và suýt soát 700 máy bay. Trong hai ngày đầu (6- 
7/10), Israel thua liểng xiểng. Quân Syria chiếm được cao 
nguyên Golan và đánh thẳng vào những khu vực đông dân 
cư Do Thái gần biên giới. Trên biển, Damascus cũng làm Tel 
Aviv bất ngờ bằng đội tàu phóng tên lửa Komar do Nga 
trang bị. Hải quân Syria tiến nhanh tới biển Galilee, uy hiếp 
các khu định cư miền bắc, gây nên một nỗi hoảng loạn mà 


dân chúng Israel không bao giờ quên được. 

Giao tranh ở kênh đào ác liệt hơn cả. Sau khi lập được một 
đầu cầu ở Sinai, Ai Cập thả lính dù xuống bắc bán đảo định 
cắt đường tiếp tế của quân Do Thái. Cairo tuyên bố bắn rơi 
27 máy bay Israel, mặc dù phải đổi bằng 15 chiếc tiêm kích. 
Ở mặt trận này, độc long tướng quân Dayan mất rất nhiều 
thiết giáp. Súng chống tăng Sagger do Liên Xô sản xuất tỏ 
ra lợi hại hơn so với nhận định của tình báo Do Thái. Các dàn 
tên lửa đất đối không SAM cũng gây khó dễ không ít cho 
không quân Israel. 


border=0 width="”130" height="”92"> 


Phút nghỉ giữa hai trận 

chiến. 

Tối mồng 7/10, gió bắt đầu đổi chiều ở phía bắc. Quân Do 
Thái xốc lại đội hình và tổ chức phản công, đánh bật lực 
lượng Syria khỏi cao nguyên Golan. Những ngày sau đó, 
Israel tiến không ngừng tới sát Damascus, thủ đô nước láng 
giềng. 

Xung đột ở biên giới phía nam kéo dài hơn. Phải tới giữa 
tháng 10, Tel Aviv mới giành lại được thế thượng phong. Lính 
của tướng Moshe Dayan đốt sạch thiết giáp của đối phương, 
vượt kênh, chặn đường tiếp tế của quân Ai Cập. Cairo bị dồn 
vào chân tường. 

Liên Xô và Mỹ vội vàng can thiệp. Hai nước lớn lập cầu hàng 
không tiếp viện cho "gà nhà". Matxcơva đe dọa sẽ gửi quân 
tới Trung Đông. Washington, muốn giữ thế hòa hoãn với khối 
XHCN, gây sức ép buộc Tel Aviv dừng tay. Hội đồng Bảo an 


LHQ ra nghị quyết 338 yêu cầu các bên lập tức ngừng xung 
đột. Ngày 22/10, chiến sự ở mặt trận bắc Israel chấm dứt. 
Đến 26/10, khu vực Sinai và kênh Suez cũng im tiếng súng. 
Tổng kết lại, các nhà sử học cho rằng, Israel thua 
thiệt nhiều nhất trong cuộc xung đột 1973. Lần đầu 
tiên kể từ sau chiến tranh lập quốc, đất nước Do Thái thấy 
sự sống của mình mong manh đến thế. Sự tự tin của Tel Aviv 
không còn mạnh mẽ như trước. Người dân đổ lỗi cho ngành 
tình báo đã không kịp thời nhìn ra kế hoạch tấn công của Ai 
Cập và Syria. Nhưng giới phân tích nhận xét, lãnh đạo chóp 
bu cũng có phần trách nhiệm không nhỏ. Họ quá chủ quan 
khinh địch. Vì sai lâm đó, gần 2.700 quân nhân Do Thái đã 
ngã xuống. 3.000 người khác bị thương. Thiệt hại của Israel 
ước tính bằng một năm thu nhập quốc nội. Sau chiến tranh, 
nội bộ Tel Aviv bị xáo trộn nhiều. 


Bản đồ đình chiến Ai Cập - Israel năm 1974. 


Phe Ảrập thì được một dịp "khoe" sức mạnh. Ngoài Syria và 
Ai Cập trực tiếp tham chiến, một số nước như lraq, Algeria, 
Ảrập Xêút, Kuwait cũng gửi quân tới. Ảrập Xêút và Kuwait 
trang trải hầu hết chi phí chiến tranh. Qua xung đột 1973, Ai 
Cập giành lại một phần bán đảo Sinai, giải quyết thế bế tắc 
trong nước và quốc tế. Còn Syria, trong những cuộc đàm 
phán sau đó, đòi được một góc cao nguyên Golan. 


Thủ tướng Israel Golda Meir và Tổng thống Ai 

Cập Sadat trong đàm phán sau chiến tranh 

1973. 

Liên Xô và Mỹ cũng có cơ hội chứng tỏ ảnh hưởng của mình 
trong vùng. Dưới sức ép của các cường quốc, Israel và Ai 
Cập cùng Syria phải ngồi vào bàn thương lượng và ký kết 
các hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau (thoả thuận lần lượt 
đạt được trong những năm 1974 và 1975). Sau chiến tranh, 
Ai Cập và Syria phụ thuộc nhiều hơn vào Liên Xô. Israel cũng 
nhận thêm viện trợ quân sự kinh tế từ Mỹ. 

Có lẽ một trong những kết quả quan trọng nhất của chiến 
tranh 1973 là việc các nước Árập tìm ra một vũ khí mới để 
gây sức ép với phương Tây. Việc cấm vận dầu mỏ đối với các 
nước ủng hộ Israel kéo dài suốt từ tháng 10/1973 tới tháng 
3/1974 đã khiến phe Mỹ gặp không ít khó khăn. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


